TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG 
DỰ ÁN P.H.E 


KY NANG THUYET TRINH 
(Tài liệu phục vụ chuyên đề rèn luyện kỹ năng sống 
cho sinh viên thiệt thòi trường ĐHAG) 


Biên soạn: TS. Hồ Thanh Mỹ Phương 
Và nhóm cộng tác viên: 
Trương Thị Mỹ Dung 
Đoàn Mỹ Ngọc 


Tháng 01/ 2007 





`LỜI NÓI ĐẦU 

Thuyết trình là một hoạt động không thể thiếu đối với sinh viên trong trường đại học 
ngày nay. Cùng với việc đổi phương pháp dạy học, các trường đại học ngày nay trong đó có 
trường đại học An Giang đã chuyền dần từ kiểu giảng dạy truyền đạt một chiều sang phương 
pháp dạy học lấy người học làm trung tâm. Do vậy sinh viên ngày nay đến lớp không phải chỉ 
để nghe giảng bài và ghi chép bài giảng của giảng viên. Sinh viên ngày nay thường xuyên 
được yêu cầu tự tra cứu tài liệu và trình bày trước lớp. Kỹ năng trình bày hay thuyết trình 
trước nhiều người vì vậy trở nên rất cần thiết đối với sinh viên ngày nay. Có được những bài 
thuyết trình thành công trước lớp hay trước đám đông sẽ góp phần giúp sinh viên thành công 
trong học tập ở trường. Kỹ năng này cũng rất cần thiết cho sinh viên khi trình bày các công 
trình nghiên cứu, khoá luận, báo cáo khoa học, v.v trong và ngoài trường. Sau khi tốt nghiệp, 
kỹ năng thuyết trình sẽ giúp sinh viên tự tin, thành công hơn ở nơi làm việc. 

Với mong muốn giúp sinh viên trường đại học An Giang, đặc biệt là sinh viên thiệt 
thòi luyện tập kỹ năng thuyết trình nhằm giúp sinh viên thành công trong học tập cũng như 
trong công việc sau này, chúng tôi thiết kế tài liệu “kỹ năng thuyết trình” để sử dụng trong các 
lớp chuyên đề “ Kỹ năng thuyết trình” tại trường đại học An Giang. Tài liệu này cung cấp các 
nội dung cơ bản về lý thuyết dùng kèm theo các hoạt động trong các lớp chuyên đề. Mong 
rằng các lớp chuyên đề về kỹ năng thuyết trình tới đây sẽ thú vị và hữu ích cho các bạn sinh 
viên. 


Chúc các bạn thành công. 


TS. Hồ Thanh Mỹ Phương 
Và nhóm cộng tác viên 


MỤC LỤC 


Chương I: TỰ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG THUYÉT TRÌNH. 


Tự đánh: prá Khả năng (huyệt tMHñ: 3 si) scsdx2 226y21216401622200291644542v13018645920/À 4 

Khắc phục sự hồi hộp khi thuyết trình .................. .---..--c 2⁄22 2c 22c ss2 7 
Chương 2: CHUẦN BỊ TRƯỚC KHI THUYÉT TRÌNH 

Chuẩn bị về hình đáng bên ngoài ..................-...-c ¿c2 112222222 14 

Chuẩn bị nội dung bài thuyết trình .....................‹¿----- c2 c2 l6 

Tám bước cần thiết để chuẩn bị tốt một bài thuyết trình ......................... : 19 
Chương 3 : DỰNG CỤ TRỰC QUAN 

Chuẩn bị và sử (lu1Ø dUNG GHTỨG da 6x1 l2 6 cua d0 Q04 (4a box (0 Goáy bia 00A0 44 29 

10 cách đề chuẩn bị dụng cụ trực quan hiệu quả .................................... 30 

Màu sắc dùng trong các dụng cụ trực quan .........................---.-ccccccccsees 32 


Chương 4: LUYỆN TẬP THUYÉT TRÌNH 


Cách luyện tập thuyết trình .....................-cc c2 1112111113111 111 x2 35 

Điều khiển không khí của buổi thuyết trình ......................---------- << <<<<5s2 36 
Chương 5: TIỀN HÀNH THUYÉT TRÌNH 

Cách Tiên hành thuyết HÌHH22vcsxyaccsi xo 01/6441134 104319024 s21G01/8453044 3063832 08u8 40 

Các lưu ý trong khi thuyết trình ................. -‹--. 7c c2 2111122222: 4I 

Kỹ thuật đặt câu hỏi và trả lời khi thuyết trình .......................-....-- --< << <5 46 
Chương 6: THỰC HÀNH 

Ôn 1;6ao nội dung và tHƯ: HA TH: su sx2 s44 14 054 )400014a526x16 1400u830v45904E6L6ASu 50 

Danh mục các bước cần thực hiện để có một bải thuyết trình thành công....... 31 


Chương 1: TỰ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG THUYÉT TRÌNH 





Hãy đối chiếu xem bạn thuộc mẫu người 





Mẫu Người 


—— NGƯỜI TRÓN TRÁNH Người thuộc dạng này luôn tìm cách trốn tránh 
xuất hiện trước đám đông và thuyết trình. 

— NGƯỜI THỤ ĐỘNG Người thuộc dạng này luôn rất sợ bị yêu cầu phát 
biểu. Người thụ động không trốn tránh việc phát 
biểu nhưng không bao giờ hứng thú với việc này. 
Khi phát biểu, họ luôn cảm thấy khó khăn và rất 
miễn cưỡng. 

—— NGƯỜI CHÁP NHẬN Người thuộc dạng này sẽ phát biểu nhưng không 
mong muốn lắm. Người chấp nhận đôi khi nghĩ 
rằng họ đã làm rất tốt. Đôi khi họ lại cảm thấy 
thích phát biểu trước đám đông. 

— NGƯỜI TÌM CƠ HỘI Người thuộc dạng này luôn tìm cơ hội nói trước 
đám đông. Người tìm cơ hội hiểu rằng sự hồi 
hộp sẽ là chất kích thích làm tăng hứng thú khi 
thuyết trình. Họ sẽ trở nên rất tự tin và thuần 
thục trong giao tiếp vì có cơ hội nói thường 


xuyên. 


BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG THUYÉT TRÌNH 


Đề thuyết trình hiệu quả, hãy kiểm tra kỹ năng thuyết trình của bạn. Bảng đánh giá dưới đây 
sẽ cho bạn biết cần phải tập trung vào những khía cạnh nào đề phát triển năng lực của bạn. 
Hãy đọc các câu sau và khoanh tròn những số phù hợp với bạn nhất. Sau đó chú ý những ý mà 


bạn đã đánh số 1, 2 hay 3. 


Thường xuyên Không bao giờ 
1. Tôi xác định các mục tiêu cơ bản trước khi 5 4 £) 720 | 
chuẩn bị bài thuyết trình 
2. Tôi xem xét tiêu chuẩn, nhu cầu, và những hạn 5 4 3 2 1 
chế của người nghe. 
3. Tôi viết các ý chính trước rồi chuẩn bị bài n” SỈ W 7a 
thuyết trình xoay quanh các ý này 
4.. Khi bài thuyết trình đã được sắp xếp trật tự, 5 4 qẺ ' 207 
tôi xem đi xem lại các ý chính 
5.. Tôi xây dựng phần mở đầu thu hút sự chú ý §:. ¡4 32 1 
của người nghe nhưng vẫn bảo đảm những thông 
tin cơ bản cần thiết 
6.. Phần kết luận của tôi luôn có liên quan với phần hộ 4 ) 2. .J 
mở đầu và nếu thích hợp thì hãy lồng vào “một 
lời kêu gọi hành động” 
7. Tôi chuẩn bị kỹ các dụng cụ trực quan sao cho 5 4 3 2 1 
đơn giản, dễ hiểu,và có tác dụng 
§.. Số lượng các dụng cụ trực quan thích hợp sẽ 5 4 3 2 1 
làm tăng hiệu quả của bài thuyết trình 
9. Lí lẽ tôi đưa ra rất hợp lí và làm rõ các luận điểm, 5 4 3 2 1 
nhờ đó, bài thuyết trình của tôi thuyết phục được 
người nghe 


10. Sự hồi hộp nung đúc thêm sự hăng say khi thuyết 5 4 3 2 1 


IT. 


L. 


15. 


14. 


l5. 


16. 


17. 


18. 
1ỡ. 


20. 


trình chứ không cản trở tôi. 
Tôi chắc rằng bài thuyết trình của tôi sẽ thuyết hi 4 3 + 1 
phục người nghe và họ sẽ thấy được những lợi ích 


mà bài thuyết trình của tôi mang lại 


Tôi trình bày hết sức nhiệt tình và hăng say Š. 4 3 7 1 
Tôi tập chú ý vào người nghe và hạn chế nhìn vào giấy 5 4 3 2 1 
Bản ghi chú chỉ có những “từ khóa” vì vậy tôi tránh nhìn Š 4 3 2. 
vào bản thảo 

Tôi tập thuyết trình và sử dụng các dụng cụ trực 5 4 3 2 1 
quan trong bài thuyết trình 

Tôi chuẩn bị trước câu hỏi và tập trả lời trước để 5 4 3 2 1 
giải quyết nhanh các câu hỏi này 

Tôi sắp xếp chỗ ngồi (nếu thích hợp) và kiểm tra ỗ 4 3 . 4 

băng ghi hình cần thận trước buổi thuyết trình 

Tôi luôn nhìn về phía người nghe x] 4 K 2 1 
Cử chỉ của tôi tự nhiên và không bị gò bó bởi sự 5 4 3 PÒNG 
hồi hộp 

Giọng tôi lớn và rõ chứ không đều đều 54 32 1 


Tông sô điêm 


Nếu tổng số điểm của bạn từ 80 đến 100, bạn là một nhà hùng biện tài ba, bạn 
chỉ cân giữ vững các kỹ năng cơ bản thôi. 
Nếu tông số điểm của bạn từ 60 đến 80, bạn rất có khả năng trở thành một diễn 


giả giỎi. 
Nếu tổng số điểm của bạn từ 40 đến 60 thì khoá huấn luyện này có thể giúp 
bạn đáng kê đây 


Nếu tổng SỐ điểm của bạn từ 30 đến 40 thì bạn cần phải luyện tập thường hơn. 
Nếu tổng số điểm của bạn dưới 30, hãy xắn tay áo và hành động ngay. Thật 
không dễ dàng gì nhưng bạn sẽ tiến bộ nhanh nếu có gắng 

Khi học xong khoá huấn luyện này, hãy làm bài đánh giá này một lần nữa và 
so sánh điểm số. Bạn sẽ hài lòng với những tiến bộ của mình. 











KHÁC PHỤC SỰ HÒI HỘP 


Hồi hộp là trạng thái tự nhiên khi bị căng thắng. Chúng ta 
thường căng thắng khi thuyết trình. Những thay đổi tâm sinh 
lí sẽ gây ra các triệu chứng như là hồi hộp, đỗ mồ hôi, run rẫy 
tay chân, thở nhanh, và tim đập nhanh. 

Đừng lo lắng! Nếu bạn có các triệu chứng như trên trước hoặc 
trong suốt buôi thuyết trình thì bạn là người bình thường đấy. 


Rât hiêm người không có các triệu chứng trên. Hâu như tât cả 





mọi người đều cảm thấy căng thắng trước khi thuyết trình hay 
thậm chí là khi chỉ làm một việc đơn giản như “tự giới thiệu”. Những cách sau đây sẽ giúp 
bạn phát huy hết khả năng. 
Khi bạn đã biết cách chế ngự sự căng thẳng, buôi thuyết trình có thể sẽ sôi nỗi hơn. Những 


trang tiếp theo sẽ giúp bạn biết cách tận dụng sự hồi hộp và thuyết trình tốt hơn. 


° 


Có một người đã nói răng “ Hãy trút bỏ sự bôn chôn và tập trung vào một việc”. 


Leo là một kỹ sư của công ty AT&T. Anh ấy sẽ phải trình bày dự án 
mà anh ta đang xây dựng trước giám đốc từ các chỉ nhánh của Bell 
Labs. Anh ấy biết đề tài, nhưng người nghe sẽ xem xét rất kỹ những 
đề xuất của anh, và chắc chắn Leo sẽ phải trả lời những câu hỏi rất 
khó. Mỗi khi Leo nghĩ đến việc cần phải chuẩn bị nói gì thì anh ta trở 
nên rất căng thắng. 





Nếu trước khi thuyết trình mà Leo gặp những vấn đề như vậy thì những cách sau đây 


sẽ hữu dụng. 


CÁCH GIẢM HỎI HÔP 


1. CHUẨN BỊ KỸ 
Một trong những nguyên nhân chính gây sợ hãi là thiếu sự chuẩn bị. Phần sau của tập 
tài liệu này sẽ cho bạn biết những kỹ năng rất đơn giản cần thiết cho công tác chuẩn 
bị một buổi thuyết trình. Bởi vì việc chuẩn bị trước một cách kỹ lưỡng sẽ giúp bạn có 


thêm tự tin và giúp buôi thuyết trình thành công hơn. 





2. TƯỞNG TƯỢNG 
Hãy tưởng tượng bạn bước vào phòng, được giới thiệu, hăng say thuyết trình, giải đáp 
các câu hỏi thật tự tin và nhận thức được rằng bạn đã làm rất tốt. Thử mường tượng 


các tình huống như vậy sẽ giúp bạn biết mình cần phải làm gì để thành công. 


3. LUYỆN TẬP 
Nhiều diễn giả đọc nhằm hay chỉ 
mường tượng bài thuyết trình trong 
đầu. Thay vì vậy, bạn hãy đứng dậy 
* và luyện tập như thể có khán giả ngay 
trước mặt bạn và sử dụng các dụng cụ 


trực quan (nếu có). Ít nhất cũng cần 





phải tập luyện hai buổi. Nếu có thể, nhờ một người nhận xét hoặc ghi hình lại các buôi 
tập. Xem lại băng ghi hình, lắng nghe nhận xét và chỉnh sửa nếu cần thiết trước buổi 


luyện tập cuối cùng. Đây là cách luyện tập tốt nhất. 


Duyên là sinh viên lớp Anh văn năm thứ hai. Hôm nay cô phải trình bày 

trước lớp một nội dung đã tiến hành nghiên cứu. Tâm, bạn cùng lớp của 

cô sắp trình bày xong phần của anh ta và trong hai phút nữa Duyên sẽ 

phải thuyết trình. Cô ta cực kỳ hồi hộp khi phải tập trung và giữ bình tĩnh. 
==.== 


—=—- = 





Tình huống của Duyên rất phô biến. Nếu bạn cảm thấy hồi hộp ngay trước khi thuyết 
trình, hãy thử những cách sau đây vào lần phát biểu tiếp theo: 


. NHỊP THỞ 
Khi các cơ bắp của bạn bị căng ra và bạn cảm thấy hồi hộp, có lẽ bạn thở chưa đủ sâu. 
Điều đầu tiên cần phải làm đó là thả lỏng, chân duỗi thắng, thư giãn, và hít thở thật sâu 


một vài lân. 





. HÃY THƯ GIÃN 


Thay vì nghĩ về sự căng thắng-hay cứ căng thăng. Hãy tự bảo mình “tôi ” khi hít vào 
và “thư giãn” khi thở ra. Cố gắng đừng suy nghĩ hay lo sợ mà hãy lập lại điệp khúc ” 


tôi - thư giãn” trong vài phút. 


10 


6. GIẢI TỎA CĂNG THẢNG 

Khi bạn căng thắng và các cơ bị căng ra, bạn sẽ hồi hộp nhiều hơn. Điều này làm cho 
tay chân bạn run TÂY. Trước khi thuyết trình, tốt nhất là hãy thực hiện vài cử động để 
giảm căng thắng. 

Bắt đầu với ngón cái và cơ bắp chân, hãy căng cơ (ngón chân, bàn chân, bắp chân, bắp 
đùi, dạ dày, ngực, vai, cánh tay và ngón tay) trước khi bắt tay vào việc. Ngay lập tức 
căng thắng sẽ được giải tỏa và hãy thở thật sâu. Lập lại các động tác này cho đến khi 
bạn cảm thấy hết căng thắng. Nên nhớ rằng bài tập này được thực hiện một cách kín 


đáo đề mọi người không biết bạn đang thư giãn! 


Anh Quang là kế toán làm việc cho một tô chức tài chính lớn. Anh ta 


luôn cảm thấy rất hồi hộp khi thuyết trình. Anh ta đồ mồ hôi, tay run 
lây bẩy, giọng trở nên đều đều (và có lúc không nghe được). Anh ta 
cũng không ở yên một chỗ và cứ loay xoay với chiếc bút, nhìn vào bài 
soạn hay máy chiếu, chứ không nhìn vào khán giả. Anh ta nôn nóng kết 
thúc sớm và trở về chỗ ngồi 





II 


Trường hợp của anh Quang không hiếm. Có lẽ bạn không mắc phải tất cả các triệu 
chứng trên nhưng sẽ gặp các triệu chứng tương tự. Những kỹ thuật dưới đây sẽ có ích 


cho bạn trong trường hợp này. 


7. DICHUYÊN 

Bạn sẽ căng thăng nếu chỉ đứng một chỗ và không cử động. Để thư giãn, bạn cần giải 
tỏa căng thắng bằng cách cử động các cơ bắp. Nếu bạn cảm thấy tay chân bị bó buộc 
khi trình bày thì hãy tập thư giãn như thể bạn đang đối thoại với ai đó cho quen khi 
thuyết trình. Vì bình thường bạn không thê khoa chân múa tay nhiều. 

Những cử động ở phần trên cơ thể rất quan trọng, nhưng di chuyên bàn chân cũng góp 
phần làm giảm căng thắng. Bạn nên bước qua lại hoặc tiến về phía người nghe. Khi 
đứng nói trên bục, bạn hãy đi quanh bục để tạo sự chú ý( nếu micro có thê di chuyền 
được). Điều này sẽ giúp bạn thư giãn và thu hút sự chú ý của người nghe. Nếu bạn 


không thể đi quanh bục thì thỉnh thoảng hãy bước qua, bước lại đề bớt căng thẳng. 





8. NHÌN NGƯỜI NGHE 
Hãy biến bài thuyết trình trở thành bài đối thoại. Nhìn mọi người một cách thân thiện. 
Bạn sẽ cảm thấy thư giãn và không bị cô lập nếu nhìn mọi người trong khi thuyết trình 


và điêu này sẽ giúp mọi người thích bạn. 


12 


ÔN LẠI VIỆC KHẮC PHỤC SỰ HÒI HỘP. 


Bạn sẽ áp dụng các mục nào trong bảng sau đây vào bài thuyết trình 





Tôi dự định: 

L1 Chuẩn bị tài liệu 

L] Tưởng tượng ra mình sẽ trình bày thật thành công 

L] Tập sử dụng tất cả các dụng cụ trực quan trong bài thuyết trình 
L] Chú ý những cách thư giãn đơn giản, kín đáo 

L1 Luôn hướng về người nghe để giảm bớt căng thắng 

L1 Di chuyên trong khi nói đề tự nhiên và thư giãn 


L Mắt luôn hướng về người nghe. 


LUYỆN TẬP SẼ GIÚP HOÀN HẢO HƠN 





Ki 


Chương 2: CHUẦN BỊ CHO BUỎI THUYÉT TRÌNH 





CHUẢN BỊ HÌNH DÁNG BÊN NGOÀI 


Đây không phải là những hướng dẫn cụ thể về thời trang mà chỉ là những lưu ý về 
cách ăn mặc và diện mạo. Nói chung là tránh sự lố bịch, giữ khuôn mẫu , đơn giản, hài hòa. 


Bạn phải là trọng tâm trong buổi thuyết trình chứ không phải quần áo bạn mặc. 
Sau đây là một vải gợi ý khi bạn thuyết trình trước một hội nghị trịnh trọng 
Đối với phụ nữ 


1. Quần áo phải vừa vặn, không quá chật.. Thông thường, bạn sẽ trông lịch lãm hơn khi 
mặc áo dài tay. 

2. Chọn 2-3 màu phù hợp với màu da và màu tóc của bạn. Bạn nên tham khảo sách 
hướng dẫn về chọn màu phù hợp. Bạn có thể kết hợp các phụ kiện khác nhau với trang 
phục để tạo ra sự đa dạng. Tìm loại vải tốt và bảo đảm không gây ra tiếng động khi di 
chuyên! Nói chung, tránh màu đỏ tươi, cam, đen và trắng vì những màu này rất chói 
và làm mắt sự tập trung vào khuôn mặt của bạn. 

3. Tránh sử dụng trang sức lấp lánh, lòng thòng hay phát ra tiếng ồn. Khi thuyết trình, 
bạn cần sử dụng những phụ kiện trang nhã. Bông tai, vòng tay khác thường đôi khi 
làm khán giả khó chịu và làm họ mắt tập trung vào bài thuyết trình. 

4. Trang điểm đơn giản và phù hợp với trang phục. Trang điểm quá đậm sẽ tạo ấn tượng 
xấu. Trang điểm đẹp là khi kiểm soát được những vùng bóng nhờn trên gương mặt, 
làm nổi bậc những nét tự nhiên và giúp bạn thoải mái ngay cả trong một buổi thuyết 
trình gay go. 


5. Tóc cũng cân hải hoà với hình dáng của bạn. 


Đôi với nam giới 


1. Trang phục phải được may cân thận. Khi thuyết trình, trang phục có kẻ ô vuông, màu 


sáng hoặc không tương phản sẽ làm hình tượng của bạn xấu đi. Thông thường, màu 


15 


xanh sẵm, xám và đen cài đơn hay cài chéo là an toàn nhất. Tùy vào đối tượng người 

nghe, một chiếc áo khoác thê thao và chiếc quần hợp màu sắc sẽ rất ấn tượng. 

Áo khoác của nam thường có nút gài trong khi hầu hết áo khoác của nữ thì không. Bạn 

có thể gài nút áo vét, không gài nút hay thậm chí có thể cởi áo khoác ra tùy vào tính 

trang trọng của buổi thuyết trình. 

Áo sơ mi phải vừa vặn và màu không quá sáng. Nếu bạn sợ áo thấm mồ hôi, hãy mặc 

áo phông bằng cotton và áo sơ mi trắng bên ngoài. Nếu bạn chuẩn bị thu hình thì hãy 

tránh mặc áo sơ mi trắng mà hãy sử dụng áo màu xám sáng (muối tiêu). 

Cà vạt nên chọn loại nào có thể làm tôn lên gương mặt và đôi mắt của bạn. Kiểu cả vạt 

đỏ cổ điển có thể không phù hợp với bạn. Thử nghĩ xem, cà vạt màu đỏ sẽ thu hút sự 
chú ý của người nghe và họ không còn chú 
ý bạn nữa. Cà vạt với màu dịu hơn có thể 
sẽ phù hợp với bạn. 

5. Giày vừa chân, thoải mái và được đánh 
bóng cần thận. Tìm vớ phù hợp và có thể 
che được cả đôi chân trần khi bạn ngồi 
xuống. 


6.. Tóc hợp với khuôn mặt và phải tươm tắt, 





gọn gàng cho đù đó là kiểu gì đi nữa. Râu 


quai hàm cũng phải gọn gàng và ria mép phải được tỉa trên vành môi. 


Hướng dẫn cách sử dụng kính cho cả hai phái 


Thông thường trong buổi thuyết trình, bạn chỉ nên mang kính khi cần nó mới có thể 
nhìn thấy khán giả và đọc được các dụng cụ trực quan.. Bạn có thể không đeo kính 
nếu bạn không cần dùng chúng , hoặc bạn có thể thay thế bằng kính sát tròng. Đó là vì 
kính sẽ phản chiếu ánh sáng trong phòng và khán giả sẽ không nhìn vào mắt bạn được. 
Cũng nên tránh sử dụng kính sát tròng màu vì khán giả khó mà nhìn vào mắt của bạn . 
Hiện nay đã có loại kính chống choá. Và các diễn giả đều được khuyên sử dụng loại 


kính này. 


16 


CHUĂN BỊ NỘI DUNG BÀI THUYÉẾT TRÌNH 


Trước tiên, bạn nên tự hỏi tại sao bạn tiến hành thuyết trình hay bạn thuyết 

trình vì mục đích gì. Đáp án cho câu hỏi này có thể giúp bạn chuẩn bị tốt nội dung bài 
thuyết trình của bạn. 
Chăng hạn như bạn được đề nghị trình bày trước ban giám đốc về ngân sách năm sau 
của công ty . Đừng bắt đầu ngồi xuống và viết ra những gì bạn sẽ nói. Thay vào đó, 
hãy nghĩ xem mục tiêu của bài thuyết trình của bạn là gì, sau đó bạn sẽ xác định được 
bạn cần trình bày những gì để đạt mục tiêu đó. 

Bạn có bị chất vấn về sự tăng trưởng của ngân sách không? Hay bị yêu cầu lên kế 
hoạch giảm chỉ tiêu không? Hãy nghĩ về những mục tiêu cụ thê có liên quan đến người 
nghe trước khi chuẩn bị bài thuyết trình. 

Bạn có thể tưởng tượng ra việc xây nhà mà không có bảng vẽ không? Bất kì ai, trước 
khi xây nhà đều phải có bảng vẽ để dựa vào đó mà tính toán việc mua vật tư và theo 
dõi vật tư được sử dụng như thế nào. Giống như vậy, việc chuẩn bị tốt nội dung cho 
bài thuyết trình sẽ giúp công việc trôi chảy và hiệu quả hơn. Xác định mục tiêu và tìm 
hiểu đối tượng nghe là hai công đoạn rất cần thiết để chuẩn bị nội dung cho bài thuyết 


trình. 


Bước I-Xác định mục tiêu 





Thuyết phục Cung cấp thông tin 


Biểu đồ P-I 


Biểu đồ này mô tả mối liên hệ giữa hai giai đoạn của bài thuyết trình: giai đoạn thuyết 
phục (persuasive) và giai đoạn cung cấp thông tin (informative) trong bài thuyết trình. 
Chúng không phải là hai loại riêng biệt mà là một quá trình liên tục. Tất cả những bài 
thuyết trình thành công đều chứa đựng những thông tin cần thiết và các lý lẽ thuyết 


phục. 


17 


Theo hướng mũi tên bài thuyết trình càng lúc càng mang tính thuyết phục hơn . Khi 
bài thuyết trình còn trong giai đoạn cung cấp thông tin thì bài thuyết trình chứa đựng 
nhiều con số, sự kiện, dữ liệu để làm rõ hay chứng minh vấn đề và các dữ liệu này 
càng lúc càng mạnh mẽ hơn khi tiễn gần trung tâm. Khi mũi tên đã đi qua trục tung ở 
giữa, diễn giả muốn nêu ra những điều cần phải thay đổi; những lý lẽ thuyết phục sự 


đồng tình hay sự quyết định. 


Bước 2 — Tìm hiêu khán giả 


Hãy đặt bạn vào vị trí của khán giả! 

Khi tìm hiểu khán giả, bạn phải xem xét bốn khía cạnh sau: 

Giá trị - Cần xác định điều gì là quan trọng đối với khán giả? Các tổ chức khác nhau 
có những hệ thống giá trị khác nhau. Thuyết trình cho những người ngoài tổ chức của 
bạn sẽ khác so với trình bày với những người trong cùng đơn vị. Ngay cả những người 
cùng đơn vị nhưng từ các bộ phận khác nhau cũng sẽ có những nhận thức giá trị khác 
nhau. 

Nhu cầu - Tìm hiểu nhu cầu của nhóm trước buôi thuyết trình là rất quan trọng - có 
thể những gì họ cần khác hắn với những gì bạn nghĩ . Diễn giả phải tìm cách giải 
quyết sự khác biệt này. 

Sự bó buộc- Đó là những ức chế ngăn cản người nghe làm những gì họ muốn hay 
nắm bắt những gì họ cần biết. Trong đó có các mặt sau: 

A. Quan điểm về chính trị: Những quan điểm khác nhau về chính trị có thê sẽ 
gây ra sự bó buộc. Nếu bạn cần sự ủng hộ của nhóm đối lập, bạn phải nghĩ đến điều 
này ngay khi chuẩn bị bài thuyết trình. Thêm vào đó, những mâu thuẫn về tính cách và 
những xung đột khác sẽ cản trở sự thành công của bài thuyết trình. 

B. Tài chính: Bất cứ lúc nào bạn đề cập việc phải chi phí, bạn sẽ đối mặt với sự 
chống đối. Phải đoán trước điều này và tìm cách giải quyết khi thuyết trình. 

C. Kiến thức: Nên nhớ rằng mỗi khán giả có thể chuyên về một lĩnh vực riêng 


và không biệt nhiêu vê lĩnh vực khác. Vì vậy bạn không nên sử dụng các thuật ngữ, 


18 


viết tắt, từ chuyên ngành, vân vân làm cho người nghe không hiểu. Nếu không chắc là 
thuật ngữ đó có thông dụng trong khán giả không bạn hãy hỏi khán giả xem họ có biết 
các thuật ngữ đó không và nên định nghĩa nếu cần thiết. 

Thông tin chung về buổi thuyết trình: bạn cần biết số lượng người nghe, địa điểm 


thuyết trình, các trang thiết bị sẵn có, vv để chuẩn bị tốt cho buổi thuyết trình. 


BẢNG NHẬN XÉT VỀ KHÁN GIÁ 


Phiếu nhận xét này sẽ giúp bạn chuẩn bị hiệu quả hơn cho bài thuyết trình 


I. Những mục tiêu có liên quan đến khán giả là: 





2. Những giá trị cần phải quan tâm của từng khán giả bao gôm: 


3. Khi trình bày, cân nhận ra những ức chê gì của từng khán giả cụ thê 





4.. Những nhu cầu đặc biệt của người nghe 





5.. Tôi có thể đánh giá kiến thức và các thuật ngữ về đề tài của người nghe về chủ 
đề thuyêt trình: 


Cao Thấp _ Vừa _ Không biết _ 

6.. Mức độ đồng tình của người nghe đối với các ý tưởng trình bày của tôi: 
Cao Thấp _ Vừa _ Không biết _ 

7.. Người nghe đánh giá trình độ thuyết trình của tôi: 
Tốt _ JỆS: — + Vừa Không biết _ 


8. Các ví dụ và các lý lẽ có tác dụng là: 


9.. Các ví dụ và lí luận có thê gây ra các phản ứng tiêu cực là 


19 


TÁM BƯỚC CÂN THIẾT ĐỀ CHUN BỊ TỐT MỘT 
BÀI THUYÉT TRÌNH 


Khi chuẩn bị một bài thuyết trình, chúng ta nên bắt đầu phần thân bài trước và đừng lo lắng về 
phần mở đầu bởi vì thông thường, phần mở đầu được rút ra từ những ý của phần thân bài. 
Những nhà thuyết trình chuyên nghiệp đã học được cách tô chức phần trình bày của mình đi 


từ trọng tâm ra những vấn đề có liên quan. Sau đây là những gợi ý có thể giúp bạn: 





Động não, suy nghĩ ra những ý tưởng chính cho phần trình bày 
của bạn và ghi mỗi ý tưởng đó vào một mẫu giấy. Hãy để cho ý 
tưởng đến một cách tự nhiên, đừng sửa chữa (bước này sẽ được 
thực hiện sau). Ở bước này, bạn nghĩ ra càng nhiều ý tưởng càng 


tốt. 





Khi bạn đã có khá nhiều ý tưởng, hãy loại bỏ bớt một vài ý. Cố gắng tóm lại chỉ còn từ hai 
đến năm ý chính thôi bởi vì đó là cách mà người ta thường sử dụng khi trình bày. Nếu như 
bạn có nhiều hơn năm ý tưởng, thì hãy giảm chúng xuống bằng cách biến một vài ý thành 
những ý nhỏ hơn. 

VÍ DỤ 


Giả sử như bạn phải trình bày với Ban Giám Đốc cấp trên để xin được cấp thêm 20% ngân 
quỹ cho công ty của bạn vào năm tới. Bạn đã hoàn thành bảng phân tích người nghe, và bạn 
biết rằng bạn phải trình bày thật thuyết phục. Bạn đã suy nghĩ ra 10 tới 15 ý tưởng chính và 


bạn cũng đã tóm lại thành ba ý lớn như sau: 


Chúng tôi cần phải Chúng tôi cần có thêm Chúng tôi cần được hỗ 
cập nhật những trợ về tài chính 
hệ thống máy vi tính lập trình viên 
của chúng tôi để phát triển hệ thống 


của chúng tôi 


20 


Ba ý tưởng lớn đó chính là những điểm chung mà bạn muốn thuyết phục khán giả của mình. 
Còn những giải thích, những dẫn chứng minh họa và những lợi nhuận cụ thể sẽ là những ý 


nhỏ trong bài thuyết trình của bạn. 


BƯỚC 2- Trình bày những ý phụ 


Một khi bạn đã có những ý chính cho phần trình bày của mình, bạn hãy triển khai những ý hỗ 
trợ. Những ý hỗ trợ này có thể bao gồm những giải thích, những số liệu hoặc những dẫn 


chứng minh hoạ đề làm rõ những ý chính như phần trình bày trong ví dụ dưới đây: 


Chúng tôi cần Chúng tôi cần có Chúng tôi cần 
phải thêm những được hồ trợ về tài _ y 
cập nhật lập trình viên chính Những ỳ _ 
hệ thống máy vi để phát triển hệ chính (Khái 
tính thông của chúng qu át) 
của chúng tôi tôi 
Hệ thống cũ lỗi Tạo ra những Cần thiết phải 
thời chương trình độc có hệ thông 
quyên, chúng ta giao tiếp dữ liệu |_ Những ý 
sẽ tiết kiệm nhiêu h đ HE 
tiền phụ (giải 
thích, 
Không thể sử Sẽ ít lệ thuộc Kỹ thuật mới mỉnh 
dụng phân mêm vào người bán đem lại chât họa) 


mới nhât bên ngoài lượng tôt hơn mà 
vần cùng giá 


Tốn nhiều tiền Có thể phân Nhân sự mới sẽ 
vì hệ thống cũ công lại từ đóng góp những 
làm việc không những người ý tưởng mới 
hiệu quả trong công ty 


Gần đây, có Sẽ giúp chúng Cần những 
nhiêu thành tựu ta tăng tính chương trình 
cạnh tranh mới 


Khó thay thế Có thể sản xuất Những máy in 
các bộ phận những sản tôc độ cao sẽ 
phẩm mới giúp sản xuât ra 
những sản phâm 
mới 





21 


Bạn có thê có nhiều hoặc ít những ý nhỏ trong phần trình bày của mình. Một khi bạn đã hoàn 
thành quá trình này, hãy sắp xếp lại những tắm thẻ cho phù hợp với nhu cầu của bạn. Hãy thử 
sắp xếp theo nhiều kiểu khác nhau để xem cách nào sẽ phù hợp nhất. Luôn luôn giữ trong 


đầu những mục đích và quan tâm đến người nghe. 


BƯỚC 3- Nêu những lợi ích 





Đề trình bày thuyết phục, bạn cần phải nêu /á/ cụ £hể những lợi ích mà người nghe sẽ thu 
được nếu họ làm theo yêu cầu của bạn. Những lợi ích thường được nêu trong phần thân bài. 
Một phương pháp khác đề tổ chức một phần trình bày có tính thuyết phục chính là sử dụng 
những lợi ích như là những ý chính đề trình bày. Trong ví dụ đã được nêu ở phần trước (Tại 
sao công ty của chúng tôi cần tăng 20% ngân quỹ vào năm tới), chúng ta có thể tóm tắt những 


lợi ích như sau: 


I. Nếu như công ty của chúng tôi có được nhiều tiền để đầu tư cho hệ thống máy vi tính 


mới thì sẽ làm tăng được tính cạnh tranh trong nền công nghiệp của chúng ta. 

2. Và cùng với những lập trình viên, sự đầu tư về mặt tài chánh đó sẽ làm tăng lợi nhuận 
vì chúng tôi sẽ làm việc có hiệu quả hơn. 

3.. Nhờ vào hệ thống mới này, chúng tôi sẽ có thể nâng cấp những sản phẩm hiện có cũng 


như sẽ phát triên những sản phâm mới. 


542 


BƯỚC 4- Thiết kế tài liệu phân phát 





Bây giờ bạn sẽ quyết định nên phát tài liệu nào (nếu có) phát cho người nghe trong phần trình 


bày của bạn. Dưới đây là những chức năng chính của tài liệu phân phát trong phần trình bày: 


1. Củng cô những thông tin quan trọng 
2. Tóm tắt những hoạt động đề người nghe có thê theo kịp 
3.. Cung cấp thêm những thông tin giúp làm rõ vấn đề mà không phải dùng quá nhiều 


dụng cụ trực quan 


Khi bạn đã lựa chọn được tài liệu phân phát phù hợp, bạn phải quyết định khi nào bạn nên 
phân phát tài liệu. Có ba cách: 


PHÁT TÀI LIỆU TRƯỚC KHI TRÌNH BÀY 


Vấn đề bạn sẽ gặp khi sử dụng cách này là, với sự tò mò, người nghe sẽ chỉ tập trung vào nội 
dung của tài liệu được phát ra trong khi bạn đang nói. Và khi họ đang đọc thì họ không thể 
nghe bạn nói được. Đề giải quyết vẫn đề này, bạn nên để sẵn tài liệu ở chỗ của từng người 
trước khi họ bước vào lớp. Cách này sẽ giúp họ đọc chúng trước khi bạn bắt đầu nói. Hơn nữa, 
bạn có thê giải thích tài liệu và đáp ứng được sự tò mò của người nghe. 


PHÁT TRONG KHI TRÌNH BÀY 
Bạn nên cần thận, chỉ phát những tải liệu có liên quan đến phần bạn đang trình bày và phải 


phân phát nhanh chóng. Nếu không, những tài liệu này sẽ không giúp ích gì mà làm người 


nghe sao lãng. 


= 


PHÁT SAU KHI TRÌNH BÀY 

Trong khi bạn trình bày, bạn cần cho người nghe biết rằng họ sẽ nhận được tài liệu về những 
điểm mà bạn trình bày vào cuối buôi. Cách này sẽ giúp cho người nghe khỏi phải ghi chú lại. 
Tuy nhiên, bạn nên dựa vào sự phân tích của bạn đối với người nghe mà quyết định có nên sử 
dụng cách này hay không. Nếu người nghe đã quen có sẵn tài liệu trong khi trình bày thì bạn 
nên phát sẵn tài liệu cho họ trước khi trình bày, không nên ngăn cản họ. Nếu như những tài 
liệu này có thể làm họ mắt tập trung vào phần trình bày của bạn (chẳng hạn như những bức 
tranh, những trang giới thiệu, v.v...) và cũng chẳng giúp ích gì nhiều cho phần trình bày của 


bạn thì nên đợi đến cuối buổi hãy phát chúng ra. 


BƯỚC 5- Chuẩn bị dụng cụ trực quan 





Khi bạn đã xây dựng được bố cục của bải thuyết trình, bạn cần quyết định bạn có cần sử dụng 
dụng cụ trực quan không, và nếu có thì sử dụng những dụng cụ gì và sử dụng ở đâu. Những 
hướng dẫn về cách thiết kế và sử dụng những dụng cụ trực quan trong một phần trình bày sẽ 
được giới thiệu ở phần sau. Điều quan trọng nhất lúc này là bạn phải xác định những dụng cụ 


trực quan, bạn sẽ kết hợp với kế hoạch của bạn như thế nào. 


Ví dụ, ý nhỏ thứ ba trong ý lớn số một của phần ví dụ đã nêu lên rằng nếu vẫn sử dụng hệ 
thống máy vi tính cũ thì công ty sẽ phải trả rất nhiều tiền. Ý này có thể được minh họa bằng 
một biểu đồ, hoặc bằng một dụng cụ trực quan tương tự, chỉ ra rõ giá cả của máy vi tính trong 
3 năm qua so với khoản tiền tiết kiệm nếu sử dụng hệ thống máy mới trong cùng khoảng thời 


ø1an. 


24 


BƯỚC 6- Nhắc lại các ý chính 


Hãy ôn lại những ý chính trong phần trình bày của bạn. Bạn có thể dễ dàng thực hiện điều 
này bằng cách nói lại các ý chính trong bài thuyết trình. Các câu này không nằm trong phần 


mở bài, mà cũng không nằm trong phần kết luận. 


Hãy trở lại 3 ý chính trong ví dụ của chúng ta: 


Chúng tôi cần phải Chúng tôi cần có thêm Chúng tôi phải hỗ trợ 
cập nhật những về tài chính 
hệ thông máy vi tính lập trình viên cho những phát triển 
của chúng tôi để phát triển hệ thống 


của chúng tôi 


(Trong ví dụ này mục đích của chúng ta là thuyết phục Ban Giám Đốc rằng công ty của bạn 
cần tăng ngân quỹ 20% trong năm tới). Câu trình bày cần nhắc lại là “CJưing tôi cần phải cập 
nhật hệ thông máy vi tính của chúng tôi, thuê thêm những lập trình viên và hỗ trợ về tài chánh 
cho những phát triển vì những lý do mà tôi sẽ trình bày với các vị hôm nay”. Ngoài ra trước 
phần kết luận, bạn có thê sử dụng một câu tương tự để nhắc lại những ý chính đó (chăng hạn: 
*Báy giờ các vị đã thấy được lợi ích của việc cập nhật hệ thống máy vì tính, điều chỉnh nhân 


sự và sự hỗ trợ về tài chánh cho những phát triển ”. ,) 


Bài thuyết trình thuyết phục là bài thuyết trình có bố cục rõ ràng đỗi với khán 


Øø1d. 





BÁC 


BƯỚC 7- Viết phần mở bài 





Phân mở bài gôm có 2 chức năng chính: 


1. Cung cấp những thông tin cần thiết - Nó có thể bao gồm những thông tin cơ bản, nêu 
lên sự quan trọng của chủ đề, giới thiệu bản thân và uy tín của bạn, nêu lý do bạn có 
đủ tư cách trình bày về vấn đề này. Bạn cũng có thể bổ sung thêm một vài thông tin 


khác phù hợp với vấn đề bạn trình bày. 


2. Thu hút sự chú ý - Trước khi bạn trình bày, người nghe có thể nói chuyện với nhau, 


đang nghĩ ngợi hoặc đang đọc tài liệu mà bạn đã để sẵn trên bàn của họ! 


Mỗi phần trình bày đòi hỏi phải có những thông tin cần thiết, phụ thuộc vào sự phân tích 
của bạn đối với người nghe. Tuy nhiên, hầu hết các phần trình bày đều đòi hỏi bạn phải có 
cách thu hút người nghe. Nhóm càng nhỏ thì càng cần phương pháp thu hút người nghe. 
Sau đây là một vài cách phô biến: 

Giai thoại—— 

Giai thoại là một câu chuyện ngắn dùng để minh hoạ cho một ý nào đó. Thông thường thì 
đó là một câu chuyện vui, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Sau đây là một ví dụ: Con 
trai tôi lại gặp tôi vào một ngày nọ và nói: “Cha ơi, nếu cha tăng tiên trợ cấp cho con tới 


200 đôla, con sẽ cắt cỏ nhiều gấp hai lần mỗi tuân. Còn nếu cha tăng thêm 10% nữa, thì 


26 


con sẽ làm cho bãi cỏ của cha đẹp nhất ở khu này”. Cũng tương tự như vậy, nếu chúng ta 
tăng tiền lương cho những công nhân sản xuất lên 10%, thì chúng ta sẽ có thể tăng năng 


suát. ” 


Tính khôi hài— 

Tính khôi hài là cách tốt nhất để xoá đi khoảng cách giữa bạn và người nghe. Nhưng bạn 
hãy cân thận! Sự khôi hài cần có liên quan với người trình bày, với chủ đề, hoặc với người 
nghe. Tuy nhiên cần lưu ý, không được nói đùa về những vấn đề có liên quan tới tình dục, 
chủng tộc và cũng không được đùa cợt về nguồn gốc quốc gia, tôn giáo hoặc những vấn 
đề riêng tư. Nếu bạn tự hỏi, “Tôi có nên nói đùa không?”, thì câu trả lời là không!!!Bạn 


nên sử dụng sự khôi hải ở mức độ vừa phải. 


Chăng có gì tệ hơn việc bạn sử dụng một câu chuyện đùa trong phần mở bài mà chẳng có 
liên quan gì với phần trình bày của bạn. (chăng hạn: Bạn đã nghe câu chuyện về một con 

vịt bước vào cửa hàng, gọi rất nhiễu món và kêu thanh toán tất cả bằng thẻ tín dụng của 

nó chưa? Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về“ phát triển mạng lưới trong các cơ 


quan ”). Chăng có gì tệ hơn một câu chuyện đùa mà chăng có liên quan øì. 


Mở bài bằng câu hỏi— 

Có hai cách đề thực hiện. Cách thứ nhất, bạn có thể đặt ra một câu hỏi mở - nhưng hãy 
cần thận vì rất có thể, một người nảo đó sẽ đưa ra câu trả lời sai và đùa cợt bạn. Cách thứ 
hai, và cũng là cách an toàn hơn, là bạn hãy yêu cầu mọi người giơ tay. Mặc dù bạn vẫn 
có thể bị ngắt lời và chất vấn nhưng thông thường người nghe sẽ trả lời theo cách mà bạn 
mong muốn. 

Câu hỏi tu từ-- 

Câu hỏi tu từ là câu hỏi có câu trả lời hiển nhiên. Ví dụ như: “Ở đây có bao nhiêu người 
mong muốn sẽ được hỗ trợ nhiều hơn cho phần nghiên cứu của mình?” Đây là cách rất 
hiệu quả đề thu hút sự chú ý của người nghe. 


Câu nói gây sôc—— 


si 


Một ví dụ của câu nói gây sốc như sau: “Năm ngoái số lượng người đã chết vì tai nạn 
giao thông bằng với số lượng ghế ngôi trong sân vận động địa phương. Đó là lý do hôm 
nay tôi muốn thuyết phục các bạn nên đội mũ bảo hiểm khi lái xe.” Một câu như thê này 


sẽ giúp bạn thu hút được sự chú ý của người nghe. 


Trích dẫn— 


Bạn cũng có thê bắt đầu phần trình bày của mình bằng một đoạn trích dẫn ngắn gọn. Phần 
trích dẫn chỉ nên trong vòng khoảng một hoặc hai câu và phải luôn ghi rõ nguồn mà bạn 
trích dẫn. Bạn cũng có thể đọc trực tiếp lời trích dẫn cho chính xác. Nên tránh học thuộc 
lòng tất cả những lời trích dẫn nhưng bạn nên học thuộc một vài lời trích dẫn đơn giản và 
nỗi tiếng. Bạn cũng có thể diễn giải một lời trích dẫn nổi tiếng, chẳng hạn như: 

“ Ông ấy cho rằng mọi người than phiền về hệ thống máy vi tính, nhưng không ai đã làm 


gì để cải thiện hệ thống đó cả” 





Phần kết bài nhắc lại những thông tin ở phần mở bài. Thông thường thì chúng có liên quan 
đến những vấn đề cơ bản, câu hỏi tu từ, giai thoại hoặc những thông tin mà bạn đã sử 


dụng trong phần mở bài. 


Đề bài thuyết trình thuyết phục, bạn cần phải có một câu “yêu cầu hành động” trong phần 
kết bài. Hãy chỉ rõ cho người nghe họ cần làm gì (ví dụ: Họ có nên tô chức một cuộc họp 
để tiền hành một giải pháp mới? Họ có nên tăng ngân quỹ cho bạn không?). Phần kết luận 


của bạn cân phải nêu thật cụ thê họ nên làm gì, làm như thê nào và khi nào nên làm. 


Mở bài và kết luận tạo nên đâu và đuôi cho thân bài trong phân trình bày của bạn. Nếu 
nhự không có chúng, hoặc bạn không trình bày chúng một cách phù hợp, thì bạn sẽ 
không thê có một phân trình bày hoàn chỉnh và người nghe sẽ nhận ra điêu đó. 





Kiểm tra các bước cần thực hiện trong bài thuyết trình 


( Hãy sử dụng bảng này để kiểm lại việc chuẩn bị cho bài thuyết trình sắp tới của bạn) 
Lên kế hoạch cho bài thuyết trình 

Trong phần lên kế hoạch cho bài thuyết trình, tôi đã 

H Triển khai các mục tiêu 

L] Phân tích người nghe 

Bồ trí nội dung thuyết trình 

Trong việc sắp xếp nội dung bài thuyết trình này, tôi đã 

L] Suy nghĩ ra những ý chính 

L] Suy nghĩ ra những ý phụ 

LH Thiết kế tài liệu phân phát 

R Thiết ké dụng cụ trực quan 

L1 Nêu lên những lợi ích (trong những phần trình bày thuyết phục) 
L] Nêu lại ý chính 

LH Viết phần mở bài 

L1 Viết phần kết luận 


29 


Chương 3: DỤNG CỤ TRỰC QUAN 





CHUẢN BỊ VÀ SỬ DỤNG CÁC DỤNG CỤ TRỰC QUAN 


Trong phần này bạn sẽ nghiên cứu cách thức chuẩn bị và dùng các dụng cụ trực quan 
trong bài thuyết trình. Đa số các bài thuyết trình trong lĩnh vực kinh tế và các lĩnh vực chuyên 
nghiệp, người báo cáo thường sử dụng máy chiếu với giấy kiếng trong, vì thế chúng ta sẽ tập 
trung vào công dụng của chúng. Tuy nhiên, các thủ thuật trong việc sử dụng các bảng giấy có 
thê lật trang, hoặc máy chiếu phim dương bản 35mm và các phương tiện truyền thông khác 


cũng được giới thiệu trong mục này. 
SỬ DỤNG CÁC DỤNG CỤ TRỰC QUAN KHI CẢN: 


I1. Thu hút sự chú ý của khán giả. 


30 


BÀ 


“3 


4. 


Nhân mạnh thông điệp của bạn, nhưng không phải lặp lại nguyên văn. 
Khơi dậy sự hứng thú của khán giả đối với bài thuyết trình. 


Mô tả các yếu tố mà khán giả khó hình dung. 


KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỤNG CỤ TRỰC QUAN ĐẺ: 


1. 


Ty 


Tạo ấn tượng đối với khán giả về tất cả các bảng biểu chỉ tiết. 
Tránh sự tương tác giữa người thuyết trình với khán giả. 
Minh hoạ cho nhiều ý chính chỉ vớI một dụng cụ trực quan. 


Nêu lên những ý tưởng đơn giản có thể truyền đạt bằng lời đễ dàng. 


10 THỦ THUẬT ĐÉ SỬ DỤNG CÁC DỤNG CỤ TRỰC QUAN 
MỘT CÁCH HIỆU QUÁ 


Khi xem xét loại dụng cụ trực quan dùng cho các dữ liệu và ý tưởng của bạn, sau đây là các 


quy tặc căn bản cân nghiên cứu: 


1. 


Sử dụng các dụng cụ trực quan vừa phải. Một trong những vấn đề phổ biến đối với các 
bài thuyết trình mang tính kỹ thuật là việc lạm dụng các dụng cụ trực quan. Quy tắc 


hữu hiệu là sử dụng một dụng cụ trực quan cho mỗi hai phút thuyết trình. 


Sử dụng các dụng cụ trực quan băng hình tượng như các biêu đô, hình ảnh của các 
thiệt bị, biêu đô phát triên v/v.... luôn giúp người xem có sự cảm nhận thâu đáo răng 


các dụng cụ đó chứa đựng nhiều thông tin. 


Sử dụng một dụng cụ trực quan để minh hoạ cho một ý chính. GIữ sự tập trung và rõ 
nét đối với một hình tượng trực quan. Việc trình bày nhiều hơn một ý chính cho mỗi 


dụng cụ trực quan sẽ làm giảm mức độ tác động của ý chính. 


Các chữ và số cần có kích thước dễ đọc. Kích thước nhỏ nhất của font chữ thường sử 
dụng trong đa số buổi thuyết trình là 18pt. Nếu không đủ chỗ để trình bày hết các nội 
dung, hãy chuẩn bị các tài liệu với phần giải thích bố sung hoặc làm nổi bật những 


điêm trong biêu đô mà bạn muôn khán giả chú ý đên. 


Cân thận khi sử dụng màu sắc. Không nên dùng nhiều hơn ba màu cho mỗi dụng cụ 
trực quan đê tránh ảnh hưởng của sự lộn xộn màu sắc theo hiệu ứng câu vông. Những 


màu được sử dụng cần tương phản nhau để dễ nhìn nhất, ví dụ như với màu nên là 


3l 


10. 


xanh dương đậm thì nên sử dụng màu vàng nhạt cho các ký tự và sô. Tránh việc sử 


dụng các hoa văn màu sắc trong khi thuyết trình vì người xem sẽ khó phân biệt. 


Hãy thiết kế các dụng cụ trực quan đủ lớn để khán giả dễ xem. Hãy đi đến hàng cuối 
của dãy chỗ ngồi dành cho khán giả kiểm tra xem bạn có thể xem rõ mọi dụng cụ trực 


quan không. 


Vẽ đồ thị dữ liệu. Bất cứ khi nào có thể, bạn nên hạn chế việc để đữ liệu ở dạng bảng 
biểu, danh sách mà nên sử dụng đồ thị để miêu tả chúng. Các đồ thị giúp người xem 
có một hình ảnh về những thông tin và dữ liệu trong khi chỉ các số thì không thê làm 


được. 


Hãy trình bày các hình ảnh và biểu đồ thật đễ nhìn. Thông thường các hình ảnh và 
biểu đồ thường khó nhìn khi bạn đứng ở khoảng cách xa. Vì thế cách kiểm tra tốt nhất 
là hãy nhìn chúng khi bạn ở cuối phòng nơi có khán giả. Cần chú ý các nhãn hiệu bên 
trong các biểu đồ cũng phải đọc rõ được khi bạn đứng ở cuối phòng. 

Hãy trình bày các dụng cụ trực quan thật hấp dẫn. Nếu sử dụng màu sắc, nên sử dụng 
các màu tương phản nhiều với nhau như màu vàng trên màu nền đen hoặc màu vàng 
trên nền màu xanh dương đậm. Hạn chế việc sử dụng màu sắc một cách lộn xộn và 


hãy sử dụng các màu thật đơn giản và sáng sủa. 


Hạn chế các dụng cụ trực quan không cần thiết. Nếu một vấn đề nào có thê diễn đạt 
đơn giản bằng lời nói ví dụ như tiêu đề của bài thuyết trình, thì không nên sử dụng 


dụng cụ trực quan. 


32 


MÀU SẮC DÙNG TRONG CÁC DỤNG CỤ TRỰC QUAN 





Với những thuận lợi trong công nghệ In ân, hiện nay, mọi người sử dụng máy vi tính đêu có 
thể thực hiện việc ¡in màu các văn bản. Điều này đã dẫn đến hiện tượng ngày càng nhiều 
người sử dụng các dụng cụ trực quan có màu sắc được 1n ân bởi người thiệt kê dụng cụ hơn là 


ở nhà in, hay văn phòng 1n ân. 
Sau đây là một sô nguyên tặc căn bản trong việc sử dụng màu sắc cho các dụng cụ trực quan. 


I1.  Kêt hợp giữa màu sắc với chủ đê và khán giả. Cân xem xét mục tiêu của các dụng cụ trực 
quan và đôi tượng khán giả. Ví dụ như nên màu xanh dương thì sẽ ôn hoà hơn nên màu 


vàng, đỏ. Hãy luôn nhớ răng màu sắc có thê truyên tải một sô trạng thái và chủ đê như: 


"“. Các màu nhạt, màu xám và hồng thể hiện sự thanh bình. 
"Màu đỏ, cam, hồng hoặc nâu thể hiện sự ấm áp. 
“. Các sắc thái của màu xanh dương, xanh lá cây và màu xám mang đến sự mát mẻ. 
"Sự kết hợp giữa màu đỏ với màu đen và một ít màu xám sẽ thể hiện sự sôi động. 
2. Hãy chọn màu nền trước khi chọn màu cho các ký tự và dữ liệu. Màu của ký tự và dữ liệu 


phải có độ tương phản rõ nét với màu nền để khán giả có thê nhìn thấy và đọc tốt nhất. 


3. Không nên sử dụng các màu sắc không hòa hợp với nhau. Các màu sắc phải có độ hài hoà 


cao nhât. 


4. Tránh hiệu ứng cầu vồng và sử dụng không quá 3 — 4 màu. 


ch 


Thông thường, sử dụng màu sáng ở những vùng bạn muốn người xem tập trung nhiều 


nhất. 


3ã 


6. Hãy giữ màu sắc nhât quán trong suôt các trang chiều. 


7. Hãy giữ độ tương phản cao ø1ữa màu nên và màu của ký tự và dữ liệu. 


PHÁT TRIÊN CÁC TIÊU ĐÈ 


Sau đây là ba dạng cơ bản để trình bày tiêu đề trong các dụng cụ trực quan. Hãy lựa chọn 


dạng phù hợp nhất với yêu cầu của bạn. 


Tiêu đề chính: được sử dụng khi nó không cần phải truyền đạt một thông tin đặt biệt nào, mà 


chỉ là cung cấp một thông tin hay một dữ liệu thô, như ví dụ sau: 
Doanh thu 


Tiêu đề liên quan đến một chủ đề riêng nào đó: được dùng đề truyền đạt thông tin được rút 


ra từ các dữ liệu đã trình bày. Ví dụ như: 
Doanh thu trong năm 2006 tăng 22%% so với năm 2000. 


Tiêu đề mang tính quyêt đoán - được sử dụng khi bạn mong muôn trao đôi với khán giả 
quan niệm của mình về kêt luận mà họ cân rút ra từ các dữ liệu. Dạng tiêu đê này được sử 


dụng nhiều nhất trong các bài thuyết trình mang tính thuyết phục, như ví dụ sau: 


Chúng ta cần tập trung vào các nỗ lực về doanh thu ở các khu công 


nghiệp. 


Lời khuyên: 


Hãy luôn đặt khán giả tham dự buổi thuyết trình ở vị trí trung tâm, chứ không phải phương 
tiện truyền thông. Thông thường người báo cáo sử dụng quá nhiều dụng cụ trực quan và đưa 
vào đó quá nhiều thông tin. Khi bạn cần sử dụng các ví dụ trực quan và trình bày các dữ liệu, 
hãy nhớ rằng sự tương tác và việc thiết lập mối quan hệ với khán giả là yêu tô then chốt. Nếu 
chỉ dùng các dụng cụ trực quan đơn thuần sẽ không thể giúp bạn truyền đạt sự nhiệt tình, 
cũng như giúp cho buổi thuyết trình trở nên sống động và hào hứng, chỉ có cách truyền đạt 


của bạn mới là yếu tố quyết định trong nhiều tình huống. 


34 


Chương 4: LUYỆN TẬP TRƯỚC KHI THUYÉT TRÌNH 





km 


CÁCH LUYỆN TẬP THUYÉT TRÌNH 


Sau đây là các bước luyện tập thuyết trình. Việc ghi nhớ và thực hiện theo các bước này sẽ 


giúp bạn có một bài thuyết trình thoải mái, tự tin và thuyết phục hơn. 


- Hãy chắc rằng các ghi chú của bạn chỉ là “những từ khóa” và viết to phần ghi chú trên một 
vài phiếu. Trong bất cứ tình huống nào bạn cũng nên tránh việc đọc cho khán giả nghe. Nếu 
có thể bạn nên sử dụng máy chiếu qua đầu dùng cho giấy kiếng trong hoặc máy LCD đối với 


các buôi thuyết trình có đông người tham dự. 
- Hãy tự ôn lại toàn bộ bài thuyết trình để hệ thống hóa các ý chính. 


- Lặp lại những thao tác trên đến khi bạn trở nên quen thuộc với dòng tư tưởng và nơi bạn dự 


tính sử dụng các dụng cụ trực quan hỗ trợ cho buổi thuyết trình. 


- Hãy bắt đầu diễn tập thuyết trình. Bạn nên sắp xếp một phòng tập tương tự với phòng mà 


bạn sẽ thuyết trình. 


- Bạn hãy tái hiện lại bài thuyết trình của mình, ý tưởng liên tiếp ý tưởng (chứ không phải là 
từ liên tiếp từ), hãy sử dụng tất các các dụng cụ trực quan. Bạn hãy dành sự chú ý nhiều nhất 


đến khán giả hơn là đến các phiếu ghi chú. 
- Thực hành trả lời các câu hỏi mà bạn dự đoán khán giả sẽ nêu ra trong buổi thuyết trình. 


- Trình bày lại toàn bộ bài thuyết trình. Nếu có điều kiện, bạn nên tự quay phim trong buổi tập 


thuyết trình hay nhờ người bạn đóng góp ý kiến về buồi thực tập thuyết trình của mình. 


- Hãy xem lại băng video hay các thông tin phản hồi từ người bạn và đưa ra các điều chỉnh 


cân thiệt. 


- Thực hiện một hoặc hai lần tổng duyệt lần cuối cho bải thuyết trình của bạn. 


36 


ĐIÊU KHIẾN KHÔNG KHÍ CỦA BUỎI THUYÉT TRÌNH 


Nam đã làm việc suốt một tuần để chuẩn bị cho bài thuyết trình hàng quý của anh. Anh đã 
diễn tập, đứng thuyết trình và sử dụng các phương tiện trực quan và cảm thấy tự tin vì mình 
đã có sự chuẩn bị. Buổi sáng trước khi bắt đầu bài thuyết trình, anh đến thật sớm đề kiểm tra 


lại lần cuối mọi thứ trước buôi thuyết trình. 


Nhưng khi bước vào phòng họp, anh thấy vị giám đốc và các vị chủ quản của mình cũng đến 
tham dự. Anh cảm thấy lo lắng nhưng tự nhủ rằng mình đã có sự chuẩn bị. Anh bắt đầu bài 
thuyết trình của mình và sau đó đi đến máy chiếu để chiếu các dữ liệu đầu tiên được in trên 
giấy kiếng trong. Anh bật công tắc nhưng máy không hoạt động. Anh nhận thấy thiết bị đã 
được cắm phích. Tiếp theo, anh kiểm tra bóng đèn và phát hiện bóng đèn đã bị hỏng. Anh biết 
rằng đa số các máy chiếu đều có bóng đèn dự trữ, nhưng khi tìm bóng đèn, anh nhận ra đã có 
người đã di chuyên vị trí của chúng. Anh phải mắt hết 20 phút đề tìm thấy một bóng đèn mới. 

Tình huống này có thể đã không xảy ra nếu trước đó anh Nam kiểm tra máy chiếu. Vài phút 
để kiểm tra các thiết bị và sắp xếp chỗ ngồi có thể giúp bạn tránh được những sự cố đáng tiếc 
xảy ra. Người thuyết trình cần thực tập khả năng kiểm soát không khí của buổi thuyết trình. 


Sau đây là tám yếu tố bạn cần xem xét trước khi bắt đầu thuyết trình. 


1. Máy chiếu qua đầu: 





37 


Cần kiểm tra để chắc rằng các bóng đèn trong máy chiếu không bị hỏng và có sẵn bóng đèn 
dự trữ. Hãy lau chùi màn hình máy chiếu để hình ảnh chiếu được rõ nét hơn. Liệu khi thuyết 


trình, bạn có cần những tờ giấy và viết để ghi chú không? 


2. Các trang bìa nhỏ dùng để viết có thể lật trang 





Cần kiểm tra xem đã có đủ giấy chưa? Bạn đã chuẩn bị đủ viết chưa? Hãy kiểm tra các cây 


việt đê chăc răng chúng không bị khô mực. 


3. Máy LCD 


Cần kiểm tra xem máy có đang hoạt động tốt không. Máy có được đặt ở đúng vị trí để hình 
ảnh bạn chiếu phù hợp với kích thước màn chiếu không? Hãy kiểm tra xem máy có bộ điều 
khiển từ xa để bật hay tắt không, hay bạn cần nhờ người khác khởi động máy? Bạn đã thực 


hành sử dụng máy chưa? 


4. Các thiết bị phần cứng và chương trình của máy vi tính 





38 


Bạn nên kiểm tra tất cả các phần cứng và chương trình của máy vi tính ngay trước buôi thuyết 
trình để chắc rằng tất cả các phần của hệ thống đều đang hoạt động tốt. Luôn có kế hoạch dự 


trữ khi có sự cố xảy ra. Hãy nhớ quy luật Murphy đó là mọi tình huồng đêu có thể xảy ra. 


5. Các tài liệu dùng trong buỗi thuyết trình 





Các tài liệu photo dùng trong buôi thuyết trình có sử dụng được không? Chúng có được sắp 
xếp theo thứ tự để thông tin truyền tải đi ít bị gián đoạn nhất không? Bạn đã sắp xếp người 
phân phát các tài liệu đó chưa? 


6. Cây chỉ màn hình 





Bạn có cần sử dụng cây chỉ màn hình không? Cây chỉ màn hình có thê được kết nối với hệ 
thông máy dê dàng, nhờ đó bạn có thê sử dụng khi cân trong lúc thuyết trình 


Micro 





Nếu bạn phải thuyết trình cho từ 50 đến 100 người tham dự thì bạn sẽ cần sử dụng micro. 
Trước khi thuyết trình, bạn có thê yêu câu một micro thuận tiện cho việc đi lại. Bạn có thê sử 


39 


dụng micro cầm tay với dây nối dài từ 3 đến 5 mét hay dùng micro không dây được móc 
trong áo vét tông hay trong cà vạt. 


8. Ánh sáng 


Liệu bạn có cần giảm độ sáng của căn phòng không? Hãy kiểm tra xem trong phòng có công 
tắc để giảm độ sáng không? Nên bật một vài bóng đèn trong khi thuyết trình để bạn không 
phải thuyết trình trong bóng tối. Hãy kiểm tra để chắc rằng các bóng đèn và các thiết bị trong 


phòng báo cáo đều hoạt động tốt. 





Nếu bạn có quyền sắp xếp chỗ ngồi trong phòng họp, thì hãy thử sắp xếp vị trí chỗ ngồi trước. 
Nếu có thể, bạn nên sắp xếp vị trí các chỗ ngồi sao cho có được lối ra và lối vào ở cuối phòng. 
Với cách sắp xếp đó, khi có người vào và ra khỏi phòng sẽ không ảnh hưởng đến sự chú ý của 
những người còn lại. 

Nếu bạn biết số lượng người sẽ tham dự buổi thuyết trình, hãy có gắng kiểm soát chỗ ngồi sao 
cho có sự tương ứng giữa số chỗ ngồi với số lượng người tham dự. Theo cách này, bạn sẽ 
không để nhiều khán giả ngồi ở phía cuối phòng. Bồ trí chỗ ngồi của khán giả gần bạn sẽ giúp 


tập trung sự chú ý của họ vào những vân đê bạn mong muôn. 


40 


Chương 5: TIỀN HÀNH THUYÉT TRÌNH 


CÁCH TIẾN HÀNH BÀI THUYÉT TRÌNH 
Bạn phải truyền đạt sự nhiệt tình của bản thân bạn đến khán giả nếu như bạn mong muốn họ 


tích cực tiêp nhận vân đê mà mình trình bày. 


Nếu bạn luôn đứng thắng, ít cử động cơ thể và nói với giọng đều đều mà không có sự giao 
tiếp tốt bằng mắt với khán giả thì việc thuyết trình sẽ không đem lại kết quả như mong đợi. 
Chúng ta truyền đạt thông tin không chỉ bằng từ ngữ. Những hành động phi ngôn ngữ sẽ 
truyền tải cảm xúc của bạn. Nếu những kênh giao tiếp này bị ngắt lại, do bạn quá lo lắng thì 


mức độ tương tác, giao tiêp giữa bạn với khán giả sẽ bị ảnh hưởng. 


Một lợi ích to lớn mà bạn có được qua lối thuyết trình sinh động và có sự tương tác tốt là phần 
năng lượng tạo ra do sự sợ hãi, lo lắng của bạn sẽ được chuyển thành dạng tích cực và không 
tồn đọng trong cơ thể. Giữ lối giao tiếp tự nhiên sẽ dẫn dắt người nghe theo đúng hướng với 
một phong cách thuyết trình thân thiện. 

Bạn phải học cách chủ ý không chỉ đối với điều mình đang nói mà còn cách nói về điều đó! 
Hãy học cách để trở thành huấn luyện viên cho chính bản thân khi đứng trước đám đông, bạn 


hãy tham khảo các ý được nêu trong mục này. 


THỨ TỰ TRONG TRÌNH BÀY BÀI THUYÉT TRÌNH 
Hãy trình bày bài thuyết trình của bạn theo thứ tự các phần như sau: 
1. Lời mở đầu 
2. Câu giới thiệu vẫn đề mà bạn sắp sửa trình bày. 
3. Giới thiệu các ý chính và những ý phụ. 
4. Các lợi ích (đối với các bài thuyết trình mang tính thuyết phục) 
5. Câu chốt ý (Hãy nói cho khán giả nghe những điều mà bạn vừa trình bày). 


6. Phần kết luận 


4I 


CÁC LƯU Ý TRONG KHI THUYÉT TRÌNH 


CỬ CHỈ: 

Chúng ta không thể không nhắc đến vai trò của các cử chỉ tự nhiên trong việc hạn chế sự lo 
lắng và hồi hộp. Thông thường sự lo lắng sẽ kìm hãm sự giao tiếp giữa bạn và khán giả. 
Trong các buổi thuyết trình các diễn giả thường thực hiện các động tác để nhấn mạnh các ý 
kiến mà không quan tâm đến các cử chỉ tay của mình. Hãy học cách kiểm soát các cử chỉ của 
bạn khi đứng trước đám đông. 

Việc có các cử chỉ tự nhiên sẽ không làm hỏng buổi thuyết trình của bạn, ngoại trừ một số 


động tác sau đây: 


Đề hai tay trong túi quần 


€) 
` 






Hay khoanh hai tay lại ở sau lưng 
C1 
200): 


Hoặc bắt chéo hai tay 


42 


Siết chặt hai tay một cách lo lắng. 





SỰ GIAO TIẾP BẰNG MẮT 
Khi bạn phỏng vấn một người mà người đó luôn nhìn lên vách tường hay nhìn xuống sàn nhà 
khi trả lời các câu hỏi, sẽ không gây được sự tin tưởng của bạn đối với người đó. Khi giao tiếp 
thông thường ta mong muốn được nhìn thắng vào người đối diện. Tuy nhiên, trong nhiều bài 
thuyết trình, người báo cáo chỉ nhìn một điểm ở vách tường cuối, hay tại một điểm trên màn 


chiêu, hay chăm chú vào mọi nơi nhưng không phải nhìn khán giả. 


Việc giao tiếp tốt bằng mắt sẽ mở ra một kênh truyền đạt thông tin giữa người với người. Nó 
giúp xác lập và xây dựng mối quan hệ đồng thời giúp thu hút khán giả vào bài thuyết trình và 
khiến cho không khí của buổi thuyết trình trở nên thân thiện hơn. Điều này cũng đúng ngay cả 
đối với các buổi thuyết trình mang tính long trọng. Việc giao tiếp tốt bằng mắt giữa người 
thuyết trình với khán giả cũng giúp họ cảm thấy thoải mái thông qua mối gắn kết giữa người 
nói và người nghe đồng thời làm giảm cảm giác cô lập của người thuyết trình. 

Quy tắc bất thành văn của việc giao tiếp bằng mắt là hãy nhìn một người trong khoảng thời 
gian từ một đến ba giây. Bạn không nên liếc mắt khắp phòng. Hãy tập trung nhìn vào một 
người nào đó, nhưng không quá lâu để tránh người này cảm thấy không thoải mái, nhưng 
cũng đủ lâu để lôi cuốn anh hay chị ấy chú ý đến bài thuyết trình của bạn. Sau đó, bạn hãy 


nhìn sang người khác. 


Khi bạn thuyết trình, không nên nhìn chằm chằm vào khán giả mà hãy quan sát họ. Tìm kiếm 


từng cá nhân và luôn ý thức rằng bạn đang nhìn họ. 


Đối với một nhóm khá đông người tham dự thì khó có thể nhìn riêng biệt từng người, hãy 
giao tiếp bằng mắt đối với những cá nhân thuộc những đối tượng khán giả khác nhau. Những 
khán giả ngồi gần các cá nhân mà bạn chọn sẽ cảm thấy răng bạn thật sự đang nhìn họ. Nếu 
khoảng cách giữa người thuyết trình và khán giả tăng lên, thì càng có đông người cảm thấy 


được giao tiếp bằng mắt với bạn. Tất cả những người trong vòng tròn sẽ nhìn bạn 


43 





Hình nón về lượng khán giả giao tiếp bằng mắt với người thuyết trình khi đông khán giả 


ĐIÊU CHỈNH GIỌNG NÓI CỦA BẠN 


Ba vấn đề chính liên quan đến giọng nói của bạn thường là một giọng đọc đều đều cho thấy 
tốc độ đọc không phù hợp, thường là nói quá nhanh, âm lượng quá to hay quá nhỏ. Hãy luôn 
chắc rằng giọng nói của bạn đang phục vụ cho việc thuyết trình của bạn. Những điều gợi ý 


sau sẽ giúp bạn truyện đạt với giọng nói rõ, to và răn rỏi. 
Giọng đêu đều: 


Đa số các giọng đọc đều đều thường đo sự lo lắng. Khi người nói cảm thấy hồi hộp thì các cơ 
ở ngực và cô họng trở nên ít linh hoạt hơn và sự lưu thông của không khí bị cản trở. Khi điều 
này xảy ra, giọng nói sẽ mất đi tính linh hoạt tự nhiên và dẫn kết quả là một giọng đọc đều 


đều. 


Đề giữ giọng nói tự nhiên, bạn cần phải thả lõng và giảm bớt tình trạng căng thắng. Khi đó 
việc thực hiện cử động phần trên và phần dưới của cơ thể là cần thiết. Không nhất thiết bạn 
phải thực hiện các động tác thật đặc biệt mà là các động tác đủ để thả lỏng các cơ và giúp bạn 
hít thở bình thường. Việc quay băng video hay nhận thông tin phản hồi từ bạn bè sẽ giúp bạn 
nhận biết cách thức bạn thuyết trình. 


Hãy học cách lắng nghe chính bản thân; luôn ý thức được không chỉ điều bạn đang nói mà 


còn cách thức bạn trình bày điều đó. 


44 


Nói quá nhanh 


Mức độ nói trung bình của chúng ta trong giao tiếp là khoảng 125 từ trong một phút. Khi 
chúng ta trở nên lo lắng, tốc độ nói thường tăng lên. Việc tăng tốc độ nói sẽ không phải là vấn 
đề nếu bạn phát âm tốt. Tuy nhiên, nếu bạn đang trình bảy về một vấn đề thuộc lĩnh vực kỹ 


thuật, hay những điêu khán giả cân ghi chú thì bạn nên kiêm soát tôc độ nói cuả mình. 


Một dấu hiệu khác của tình trạng nói quá nhanh là khi bạn nói vấp. Khi điều này xảy ra, hãy 
nói chậm lại. Lắng nghe bản thân khi bạn nói đến từ cuối cùng của một câu, hãy nghỉ hơi ở 
cuối câu, sau đó nói tiếp câu sau. Việc nghỉ hơi trong bài thuyết trình có thể là một kế sách 
hiệu quả giúp bạn nhấn mạnh những điểm trọng tâm. Đừng ngần ngại khi có những khoảng 
thời gian im lặng trong lúc thuyết trình vì khán giả cũng cần thời gian để hiểu những điều bạn 


đang nói. 


Các vần đề về âm lượng 


LÀN 


\, 





Đ 
} 
_U- 


Trong đa số trường hợp, các vấn đề về âm lượng có thê được giải quyết thông qua việc luyện 
tập. Bạn cần luôn ý thức được mức độ âm lượng của mình. Khi thuyết trình bạn có thể hỏi 
xem người ở phía cuối phòng họp có nghe rõ không? Khán giả sẽ dễ dàng thông cảm vì họ 


mong muốn nghe những điều bạn trình bày. 


Đề kiểm tra xem mình có gặp vấn đề về âm lượng trước buổi thuyết trình hay không, bạn nên 
hỏi người cho bạn thông tin xác thực. Hãy hỏi người ngồi cuối phòng xem họ có nghe rõ 
không, liệu bạn có kéo dài ở cuối câu không, hay có sự thiếu âm lượng khiến cho giọng của 
bạn trở nên bắp bênh hoặc bạn đang nói quá lớn. 

Nếu giọng đọc của bạn khá nhỏ, thì có một bài tập đơn giản giúp tăng âm lượng. Bạn hãy nhờ 
hai người giúp đỡ. Bạn hãy đến phòng có kích thước lớn hơn hai lần phòng mà bạn sẽ thuyết 
trình. Nhờ một người bạn ngồi ở hàng ghế đầu và một người đứng đối diện ở bức tường cuối. 


Bạn hãy hỏi và nhờ người đứng cuối ra dấu khi họ nghe rõ. Hãy ghi chú mức độ âm lượng đó. 


45 


Âm lượng của bạn như thế nào? Hãy kiểm tra đối với người ở hàng ghế đầu để chắc rằng 


giọng của bạn không quá lớn. 


Một giọng đọc quá to đôi khi gây khó khăn cho người nghe khi tiếp nhận thông tin. Nếu giọng 
đọc của bạn được nhận định là quá to, bạn có thể đến bác sĩ để kiểm tra. Nếu kết quả là đạt 
yêu cầu, thì hãy thực hiện bài tập đó một lần nữa, nhưng lần này hãy yêu cầu người ngồi ở 
hàng ghế đầu tiên ra dấu cho bạn hạ giọng và sau đó kiểm tra với người ở cuối phòng xem họ 


có nghe rõ không. 





46 


KỸ THUẬT ĐẶT CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI 


LÀM THẺ NÀO ĐỀ KHUYÉN KHÍCH NGƯỜI NGHE ĐẶT CÂU HỎI 


Thông thường bạn mong muốn người nghe đặt câu hỏi. Khi bạn đang trình bày về những 
thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ, những vấn đề phức tạp hoặc bạn đang hướng dẫn một 
buổi huấn luyện, bạn nên kiểm tra sự hiểu biết của người nghe bằng cách yêu cầu họ đặt câu 


hỏi. 


Nếu bạn yêu cầu người nghe đặt câu hỏi một cách bị động, bạn sẽ không thể thu được kết quả 
gì. Đây là vấn đề thuộc về ngôn ngữ cơ thể. Nếu bạn đứng xa người nghe, tay đặt trong túi và 


hỏi : “Các bạn có hỏi gì không?”, thì bạn không thể khuyến khích người nghe đặt câu hỏi. 


Còn để yêu cầu người nghe đặt câu hỏi một cách chủ động, bạn bước đến gần khán giả, giơ 
tay và hỏi: “Có bạn nào muốn đặt câu hỏi cho tôi không?”, hoặc bạn hỏi: “Các bạn muốn đặt 
câu hỏi gì cho tôi nào?”. Trong trường hợp này, bạn đã cho rằng người nghe sẽ đặt câu hỏi, và 
thông thường họ sẽ thật sự đặt câu hỏi với bạn. Hơn nữa, trong thời gian bạn yêu cầu người 
nghe đặt câu hỏi, thì hãy cho họ có đủ thời gian để suy nghĩ ra câu hỏi. Hãy giơ tay của bạn 
lên, vì cử chỉ đó của bạn có 2 ý nghĩa. Thứ nhất, đó tượng trưng cho câu hỏi và sẽ khuyến 
khích những người mắc cỡ giơ tay. Ngoài ra, cử chỉ đó sẽ giúp bạn giữ trật tự trong lớp. 
Người nghe sẽ theo sự hướng dẫn của bạn và họ sẽ giơ tay khi họ có ý kiến hoặc câu hỏi, chứ 


không thét ra câu hỏi. 

CÁCH LÁNG NGHE CÂU HỎI 

Có lẽ bạn đã từng thấy một người lắng nghe câu hỏi trong lúc đang đi tới đi lui, không nhìn 
vào người hỏi, và ngắt lời, “Bạn không cần phải hỏi hết câu đâu, tôi biết bạn đang hỏi gì?” 


Người thuyết trình có thể sẽ không biết người hỏi muốn hỏi điều gì cho tới khi họ hỏi hết ý 


của mình. Điều quan trọng là chúng ta nên đợi cho tới khi người hỏi diễn tả hết câu hỏi của họ. 


47 


Khi người nghe đặt câu hỏi, bạn nên quan sát họ. Thông thường bạn có thể nhận ra được mức 
độ của câu hỏi, thái độ của người nghe và những ý nghĩa bên trong nếu bạn quan sát kỹ ngôn 


ngữ cơ thể. 


Trong khi lắng nghe câu hỏi, bạn nên cần thận với đôi tay của mình! Hãy thử tưởng tượng bạn 
trình bày rất nhiệt tình, giới thiệu những ý tưởng rất tự tin, nhưng khi bị đặt câu hỏi, bạn lại 
nhìn xuống nền nhà , tay run rấy hồi hộp. Động tác này của bạn có thê phá vỡ hình ảnh tự tin 
của bạn trong phần thuyết trình. Tay của bạn cần để ở vị trí phù hợp, để tay xuôi phía bên 


hông, ngón tay mở. Tập trung vào câu hỏi và lăng nghe câu hỏi một cách cân thận. 


CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI 


Chuẩn bị sẵn sàng cho mọi câu hỏi. Bạn nên dự đoán trước những câu hỏi có thê được đặt ra. 
Tập trả lời chúng. Hãy chuẩn bị tỉnh thần cho điều tôi tệ nhất sẽ xảy ra, và điều đó sẽ làm cho 
bạn cảm thấy thoải mái hơn. Một số nhà thuyết trình chuẩn bị sẵn những dụng cụ trực quan 


chỉ đỀ sử dụng trả lời những câu hỏi được đặt ra. 


Đừng thêm phân đầu trong câu trả lời của bạn. Đôi khi, khi người thuyết trình bắt đầu câu 
trả lời của họ bằng câu, “Đó là câu hỏi hay; Tôi cảm thấy vui vì bạn đã đặt câu hỏi đó”, có thể 


đó là dấu hiệu người thuyết trình đang cảm thấy không chắc chắn về câu trả lời của mình. 


Làm rõ câu hỏi. Nêu câu hỏi được đặt ra dài đòng, khó hiểu và có nhiều về thì bạn nên diễn 
giải câu hỏi đó cho đễ hiểu. Còn nếu câu hỏi đơn giản và rõ ràng thì điều này không cần thiết. 
Thông thường, khi chúng ta đặt câu hỏi tức là chúng ta đang đọc ra những gì suy nghĩ trong 
đầu, câu hỏi có thê rất đơn giản nhưng lại được diễn giải bằng 17 đoạn văn. Làm rõ câu hỏi sẽ 
giúp bạn giảm sự hiểu nhằm về ngôn ngữ được sử dụng trong câu hỏi và sẽ cho bạn nhiều thời 


gian hơn đê suy nghĩ về câu trả lời. 


Đọc lớn câu hỏi. Bạn đã bao giờ ngôi ở cuôi lớp còn người đặt câu hỏi thì ở bàn đâu, và bạn 


chẳng nghe được gì? Nếu bạn thấy mọi người không nghe được câu hỏi thì hãy lặp lại câu hỏi 


48 


để mọi người có thể nghe được. Cách này cũng sẽ giúp bạn có nhiều thời gian hơn để suy 


nghĩ. 


Hãy giữ nguyên phong cách của bạn. Điều quan trọng khi trả lời câu hỏi là bạn phải giữ 
nguyên phong cách và thái độ của bạn như khi bạn đang trình bày. Một sự thay đổi trong thái 


độ của bạn có thể cho thấy bạn không tự tin vào vị trí của mình. 


Hãy chân thật. Nếu bạn không thể trả lời câu hỏi được đặt ra, thì bạn hãy nói, “Tôi không 
biết câu trả lời nhưng tôi sẽ tìm ra và sẽ giải đáp cho các bạn”. Hoặc, nêu đồng nghiệp của bạn 


biết câu trả lời thì bạn yêu cầu họ giúp đỡ. 


Yêu cầu tất cả người nghe chú ý vào câu trả lời của bạn. Bạn đã từng bao giờ thấy người 
thuyết trình chỉ quan tâm tới người đặt câu hỏi mà không để ý gì đến những người nghe còn 
lại? Trong vài trường hợp, người đặt câu hỏi có thê cố ý thách thức người thuyết trình bằng 
một câu hỏi khó. Bạn sẽ có thể nhận ra người thuyết trình đang bị thách thức vì họ chỉ tập 
trung vào người đặt câu hỏi mà thôi. 

Sử dụng nguyên tắc 25%-75%. Sử dụng khoảng 25% sự giao tiếp bằng mắt với người đặt câu 
hỏi và khoảng 75% với những người nghe. (Điều này đặc biệt quan trọng trong trường hợp 
câu hỏi và câu trả lời hóc búa). Đừng thờ ơ người đặt câu hỏi, nhưng cũng đừng sao lãng đối 
với những người nghe còn lại. Điều này, sẽ giúp bạn làm chủ được tình huống và thu hút được 
người nghe tham gia vào phần trình bày của mình. 

Hãy trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. Đừng công kích một vẫn đề. Câu trả lời của bạn cần phải 
có đủ ý đề bao quát cả vẫn đề nhưng cũng cần ngắn gọn đề thu hút được người nghe. 

Bạn thường không nên thêm phần đầu trong câu trả lời của bạn, nhưng bạn nên đi sâu vào câu 
hỏi (sau khi lập lại câu hỏi, nếu cần thiết). Vào cuối phần hỏi đáp, bạn có thể nói, “Cảm ơn vì 


tât cả những câu hỏi tuyệt vời của các bạn.” 


Hầu hết những bài thuyết trình đều có dự tính sẵn thời gian đề đặt câu hỏi và trả lời. Đôi 
khi người nghe đặt câu hỏi trong suôt cả buôi và cũng đôi khi vào cuôi buôi. Trong nhiêu 
trường hợp, người thuyết trình có dự tính người nghe sẽ đặt câu hỏi ở những thời điêm 


nào. Trong trường hợp đó, bạn có thể yêu cầu người nghe đặt câu hỏi ngay khi họ có thắc 
mắc, hoặc bạn có thê yêu câu người nghe đợi tới khi bạn trình bày xong mới đặt câu hỏi. 





49 


ÔN TẬP PHÁN TIỀN HÀNH THUYÉT TRÌNH 


TRONG PHẢN TRÌNH BÀY 

Tôi dự định: 

L1 Không chỉ ý thức về những thứ mình trình bày mà cả cách thức trình bày 

LH Sinh động, nhiệt tình và thăng thắn trong phần trình bày của bạn 

LH Giao tiếp bằng mắt để làm cho phần trình bày của mình có nét đặc sắc riêng và theo lối 
thường đàm. 

L] Luôn trình bày to rõ ràng và đừng nói quá nhanh 

TRONG PHẢN KỸ THUẬT HỎI ĐÁP 

Tôi dự định: 

L1 Yêu cầu người nghe đặt câu hỏi bằng cách đứng gần về phía người nghe và giơ tay lên 
L Dự đoán trước những câu hỏi mà người nghe có thể đặt và tập trả lời trước 

LÌ Nhìn vào người đặt câu hỏi và lắng nghe câu hỏi một cách cần thận 

H Giữ đôi tay ở vị trí bình thường khi lắng nghe câu hỏi 

L1 Lặp lại câu hỏi để mọi người có thể nghe rõ câu hỏi hoặc đề giải thích câu hỏi 

L] Giữ nguyên phong cách và thái độ như khi bạn đang trình bày 


H Giao tiếp bằng mắt và thu hút sự chú ý của người nghe trong phần trả lời của bạn 


50 


Chương 6: ÔÊN TẬP VÀ THỰC HÀNH 


THUYÉT TRÌNH CÓ HIỆU QUÁ - BẢNG GHI NHỚ CUỎI CÙNG 





Kiểm tra những điều sau đây khi bạn chuẩn bị và bắt đầu phần thuyết trình của mình: 
ĐÈ ĐÓI PHÓ VỚI SỰ LO LÁNG, HỎI HỘP- TÔI DỰ ĐỊNH: 

L] Thở sâu 

LH Có gắng thư giãn 

LH Giảm căng thắng băng vài động tác cơ bắp vừa phải 

L Di chuyền trong khi trình bày 

LH Giao tiếp bằng mắt với người nghe 

ĐỂ LẬP KẺ HOẠCH VÀ TÔ CHỨC PHẢN TRÌNH BÀY CỦA MÌNH - TÔI SẼ: 
H Triển khai các mục tiêu 

L] Phân tích người nghe 

L] Suy nghĩ ra những ý chính 

L] Suy nghĩ ra những ý phụ 

L1 Thiết kế tài liệu phân phát 


R Thiết kế dụng cụ trực quan 


ki 


L Nêu lên những lợi ích 

L] Nêu những ý chính 

L1 Viết phần mở bài 

L1 Viết phần kết luận 

ĐỀ THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG DỤNG CỤ TRỰC QUAN, TÔI SẼ: 
LH Sử dụng nguyên tắc KISS 

L] Lựa chọn dạng biểu đồ phù hợp 

LH Đặt tiêu đề phù hợp 

L] Tránh chỉ tập trung vào dụng cụ trực quan 

L] Đặt bản thân ở vị trí trung tâm 

L] Sử dụng cây chỉ màn hình một cách hiệu quả 

ĐỀ CHUẨN BỊ CHO PHẢN TRÌNH BÀY, TÔI SẼ: 

L] Tập dợt đứng trước lớp và sử dụng dụng cụ trực quan 

B Kiểm tra chỗ ngồi, dụng cụ AV, tất cả tài liệu phân phát, v.v... 
KHI TRÌNH BÀY, TÔI DỰ ĐỊNH 

LH Không chỉ ý thức về những thứ mình trình bày mà cả cách thức trình bày 
L Sinh động, nhiệt tình và thăng thắn trong phần trình bày của bạn 

LH Giao tiếp bằng mắt để làm cho phần trình bày của mình có nét đặc sắc riêng và theo lối 
thường đàm. 

L] Luôn trình bày to rõ ràng và đừng nói quá nhanh 

TRONG PHẢN HỎI ĐÁP, TÔI DỰ ĐỊNH 

H Giơ tay và tiến gần về phía người nghe 

H Quan sát và lắng nghe người đặt câu hỏi 


L] Lặp lại câu hỏi nêu cân thiệt 


hi?) 


L] Giữ nguyên phong cách và thái độ 


H Trả lời với cả lớp và giao tiếp bằng mắt 





TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH 


Mandel, B. (1993). E//ective Presentation Skill: A Practical Guide for Better Speaking. 
Califorma : Crisp Publications. 


Cottrell, S. (2003). 7e Sfudy Skills Handbook. New York: Palgrave Macmnllan. 


53 


